KINH ÔNG THÁNH RÔCÔ 


Lạy ơn ông thánh Rôcô là đấng có lộc, bởi thánh cả đã đặng công trọng trước mặt 
Đức Chúa Trời, thì chúng tôi nương vì công nghiệp ấy chắc sẽ đặng cứu khỏi thần 
khí hay lây và đặng bình an vô sự. 


Xin ông Thánh Rôcô cầu cho chúng tôi, 
Hầu chúng tôi thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm. 


Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông Thánh Rôcô và đã hứa cùng 
người rằng: “Kẻ nào lấy lòng sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rôcô, thì chẳng hề 
mắc phải ôn dịch chút nào. Vậy chúng tôi xin nhờ lời ông Thánh Rôcô chuyển cầu 
cho chúng tôi, dám xin Chúa vì công nghiệp người, khẩn cứu chúng tôi hồn xác đều 
khỏi ôn dịch hiểm nghèo, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. 
Amen. Tố acc. 
Lạy ơn Đức Chúa Trời đã hứa cho những kẻ chạy đến cùng ông thánh Rôcô xin người 
bầu cử cho thì được khỏi các ôn dịch, cùng đã khiến thánh thiên thần viết lời hứa ấy 
vào giấy đem cho ông thánh ấy. Xin Chúa ban cho chúng tôi phần xác được khỏi 
dịch, phần hồn được khỏi tội vì công nghiệp và lời ông thánh Rôcô cầu bầu. Amen. 
Tán tụng ông thánh Rôcô là đấng sinh ra bởi dòng dõi sang trọng, trên ngực, bên 
hữu, bên tả, có dấu thánh giá Chúa in. Xin Chúa xuống ơn phù hộ cho các tôi tá 
Chúa khỏi cơn thần khí ôn dịch. 


Lạy ông thánh Rôcô, xin cầu cho chúng tôi, đáng chịu lấy những ơn trọng Chúa đã 
hứa. 


Lạy Chúa, dám xin Chúa nhậm lời ông thánh Rôcô cầu nguyện mà giảm bớt cơn 
thịnh nộ, xin tha phần phạt tội lỗi chúng tôi, cho chúng tôi được hoà cùng thánh 
danh Chúa, cũng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. 


KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN RAPHAE 


Lạy ơn Đức Thánh Raphae là quan tướng rất mạnh bạo, là đấng thiên thần rất sáng 
láng, chúng tôi xin người thương nhớ đến chúng tôi là kẻ yếu đuối mọi đàng. 


Chúng tôi xin Đức Thánh Raphae cầu cho chúng tôi, đáng chịu lấy những sự Chúa 
Kirixitô đã hứa. 


Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, xưa đã sai Đức Thánh Raphae Tổng Lãnh 
Thiên Thần gìn giữ ông Tôbia, thì rầy chúng tôi cũng xin Chúa thương đến chúng tôi 
là tôi tá Chúa, được chịu ơn người gìn giữ chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu Kirixitô là 
Chúa chúng tôi. Amen. 


